GIAO PHAN VINH 
BAN GIAO LY DlTC TIN 


Xa Doai, ngay 8/ 7/ 2016 

a 

rpi ? • r mi /v /v • r w r • /v 

Thir gm cac Thay co Giao Ly vien 

Nhdn ngay Le Quan Thay kinh Thanh Phe-rd Nguyen Khdc Tie 


Than gui cac Thay co Giao ly vien, quy Ban Giao Ly cung toan the quy vi huu trach 
giang day giao ly due tin cho cac thanh phan dan Chua. 

Thdi diem cuoi thang 6, dau thang 7 hang nam. Khi nhung canh phupng dang khoe 
sac, rue do ben cac cung dudng trudng hoc, bao hieu nhung ngay he cua cac em hoc sinh 
trudng ddi, thi trong trudng dao lai la nhung ngay chuan bi cho ki thi ket thuc nam hoc 
giao ly. Mot nam gieo trong, cham soc thi day la nhung ngay thu hoach, thanh qua do dupe 
dan det bdi tinh yeu, long nhiet thanh, hy sinh va quang dai cua nhung ngudi thay co giao 
ly vien. Trong thdi khac dac biet nay, Ban Giao Ly Due Tin xin to bay long tri an sau sac 
tdi cac thay co giao ly vien trong toan giao phan, vi on goi va su vu rat cao ca ma thay co 
dang dam nhan de cong tac vao cong viec loan bao Tin Mung - mot cong viec ma chinh 
Chua Giesu da khdi su va Hoi Thanh tiep tuc trong suot gan 2000 nam qua. Xin chuc 
mung Le Quan Thay Giao Ly Vien va xin dupe mot vai tarn tinh trong ngay dac biet nay. 

Cac thay co than men!, chung ta dang song trong mot thdi dai vdi rat nhieu bien co 
va thanh tuu, mang den nhieu hy vong nhung cung de lai nhieu lo au. Dac biet vdi su phat 
trien manh me cua cong nghe va truyen thong dang xoa di moi khoang each ve khong gian 
dia ly va nhung khac biet ve van hoa, lam cho con ngudi nhat la ngudi tre co nhung thay 
doi ldn trong ddi song ca nhan cung nhu nhung tuong giao xa hoi. Dieu nay dat ra cho 
chung ta nhung thach thuc khong nho trong viec day giao ly-tru cot cua ddi song due tin. 

> r r > r > 

De cap den nhung van de nay, chung ta dupe an ui rat nhieu khi doc nhung dong 
chia se cua Due Giao Hoang Phanxico trong bai noi chuyen tai Dai Hoi Giang Vien Giao 

r r f \ 

Ly Quoc Te nam 2013 : “Ngay trong cac thdi diem kho khan va doi phai lam viec nhieu, 

r > \ r 

va du ket qua khong luon nhu dieu ta hy vong, giang day due tin la mot dieu tot dep ! Co le 

r r ? > > 

day la di san tot nhat ta co the truyen lai : due tin! Giao due ve due tin, lam no ldn len” va 



ngai xac tin rang : de lam dirge dieu nay cac thay co giao ly phai khdi di tir can tinh va an 
goi giao ly vien cua minh. NghTa la tren het va trade nhat, cac thay co giao ly phai nhan 
thuc dirge rang : chung ta “la” giao ly vien chu khong phai lam cong viec nhir mot ngirdi 
giao ly vien, neu khong chung ta se khong dem lai hoa trai nao. Can tinh “la” giao ly vien 
bao tram mgi hanh dong, ldi noi, cu chi va ca cuoc song cua nhung thay co giao ly, hau ldi 
cuon ngudi khac den vdi Due Ki-to va Giao hoi. 

Cac thay co than men ! That khong de dang chut nao cho chung ta thuc hien nhung 
cong viec day kho khan va nang ne nhu vay ; nhung lo toan va chat vat cua cuoc song tao 
cho chung ta rat nhieu ap luc, doi khi cam thay that met moi va thieu dong lire de dan than. 
Them vao do la nhung thay doi trong each tiep can vdi ngudi tre, cung nhu nhung yeu cau 
ve chuyen muon va phuong phap cung la mot can trd khong nho doi vdi cac thay co. Neu 
ngudi giao ly vien khong co su hy sinh, cam dam va nhiet huyet tong do thi toi thiet nghT 
that kho de chung ta hoan thanh dugc su vu nay. Nhung pham tinh do chi co the dat dugc 
khi y nghTa cua cum tu “thay day due tin” bao trum toan bo cuoc song cua cac thay co, va 
hudng thay co bude ra de len dudng, dua ngudi ta gap go Chua Kito bang ldi va bang cuoc 
song chung ta cua chung ta. 

Thay day due tin phai la ngudi lay Due Ki-to lam trung tdm va ra di gap ga ngudi 
khac. Do la phuong thuc toi iru de chung ta thi hanh su vu giang day Due tin qua mgi thdi 
dai. Hay noi each khac, de gidi thieu Due Ki-to cho ngudi khac thi chinh chung ta la ngudi 
phai “co” Due Ki-to, vi khong ai co the cho di cai ma minh khong co. Lay Due Ki-to lam 
trung tarn chinh la su gan gui, gan bo va nen ban hiru cua Ngudi, nhu canh nho gan lien 
vdi than nho, nhu Hoi Thanh la than the dugc gan chat vdi Dau la Due Ki-to. Lay Due Ki- 
to lam trung tarn cung co nghTa luon danh mot tinh yeu ldn lao cho Ngudi, va qua nhung 
kinh nghiem gap go vdi Ngudi, chung ta co can dam de bude ra khdi chinh minh de dem 
niem vui Tin Mung den cho nhung ngudi chung ta gap go. 

Xin trich lai ldi Due Giao Hoang Phanxico trong Dai Hoi Gi&i Tre 2013 nhu mot 
ldi nham gui tdi cac thay co Giao ly vien giao phan: "Cac con hay ra di, khong sg hai, de 
phuc vu. . .ai thong truyen niem vui due tin, thi cung nhan dugc niem vui”. 

Sau nua, hoa cung tarn tinh va niem vui cua Ngay Giao Ly Vien, Ban Giao Ly Giao 
Phan xin bay to long biet on chan thanh tdi quy cha hat, quy cha dac trach giao ly hat cung 



quy cha va quy vi Ban giao ly cac cap, da dong hanh va trg lire rat Ion cho Ban Giao Ly 
Due Tin trong chang dudng da qua. Su nhiet tarn va lo lang cho cong cuoc dao tao va 
giang day giao ly nhat la qua cac tuan Tap Huan Giao Ly tai cac Giao Hat tren toan Giao 
Phan, that su la niem dong vien va khich le can thiet cho Ban Giao Ly chung con hoan 
thanh nhirng cong viec ma Be Tren Giao Phan trao pho. Xin quy Cha va quy vi tiep tuc 
sanh bude cung chung con trong nhirng chang tiep theo cua sir vu quan trong nay. Dac biet, 
trong Ngay Giao Ly Vien Giao Phan nam nay, xin quy cha hat, quy cha dac trach va quy 
cha quan xir to chuc thanh le tai cac giao xir va cac hoat dong theo truyen thong vdi dieu 
kien cu the cua timg vung mien, de Ngay Giao Ly Vien that su la ngay cua su gap go, chia 
se va tran quy cong on cua cac thay co giao ly. 

Cuoi cimg, Ban Giao ly Dire tin Giao phan xin pho thac tat ca nhirng cong viec cua 
minh cho su cau bau cua thanh Quan thay-Phero Nguyen Khac Tir va cua Me Maria, 
guong mau song dong cua cac giao ly vien, xin Chua chuc lanh va ban nhieu on hon xac 
tren quy cha, quy Ban giao ly va cac thay co giao ly de tat ca chung ta chu toan nhiem vu 
ma giao phan trao pho. Trong ngay dai le nay, chung ta cung cau xin Chua tuon do muon 
phuc lanh xuong tren cac Dire Giam Muc, Quy Cha, quy than nhan, an nhan cimg tat ca 
nhirng ai da dong gop vat chat cung nhu tinh than cho cong cuoc giang day dire tin cua 
Giao Phan. 


T/M BAN GlAO LY DU'C TIN 



